Chiếc ghế và văn hóa ngồi 
Trần Huy Thuận 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chiếc ghế và văn hóa ngồi 





Trần Huy Thuận 
Chiếc ghế và văn hóa ngồi 


Con người mới sinh ra vốn chỉ biết nằm, chưa biết ngồi. Lớn 
lên một chút, bắt đầu học lẫy, học bò rồi học ngồi. Ngồi 
vững mới học đứng, học đi. Đi đứng vững vàng rồi, con 
người lại trở lại làm quen với sự... ngồi: ngồi ăn, ngồi học, 
ngồi chơi, ngồi làm việc, ngồi dậy học, ngồi làm lãnh đạo, 
ngồi chỉ huy thiên hạ,...Gần như có tới phân nửa thời gian 
trong cuộc đời mỗi chúng ta, giành cho... ngồi! 


Từ xa xưa, cái sự ăn đã thường gắn chặt với cái sự ngồi: "ăn 
trông nồi, ngồi trông hướng", "ăn trên ngồi chốc". Sự gắn bó 
đó có lẽ bởi chỗ ngồi nhiều khi là tiền đề, là điều kiện, là môi 
trường,... cho cái sự ... ăn! Nhưng gắn bó chặt chẽ nhất với 
sự "ngồi", chắc chắn vẫn phải là ... cái ghế! Không có ghế, 
người ta chỉ còn nước ngồi... bệt xuống đất! 


Ghế cũng có đẳng cấp của ghế: Đơn sơ, giản dị, bình dân là 
chiếc "ghế đẩu". Loại ghế này có mặt nhiều nhất ở các ngôi 
nhà của những người nghèo. Nhà giầu thì dùng "xa-lông". 
Loại ghế này không chỉ có chỗ ngồi êm ái, mà còn có cả chỗ 
dựa lưng vững chắc. Sang trọng và "thời thượng" là bộ "xa- 
lông" Tầu làm bằng đủ thứ gỗ quý, được khảm trai, có tay 
vịn khuỳnh ra như ngai vàng của các vua chúa ngày xưa và 
được tạo nên bởi những người thợ lão luyện. Ôi! thật thoải 
mái khi được ngồi trên những bộ xa-lông như thết!.. 


Thông thường, muốn có ghế ngồi trong nhà, chủ nhân phải 
bỏ "tiền túi" ra mua, hoặc phải bỏ công sức ra đóng. Cũng 
rất thông thường, với người có chức có tước, thì chả cần 
mua, cũng chả cần đóng, ghế vẫn cứ tự tìm đến, thậm chí 
tranh nhau tìm đến nữa là đằng khác! Câu chuyện thật mà 
cứ như bịa này do con một người bạn tôi kể: Một chiếc ô-tô 
tải nọ, chở một bộ xa-lông, dừng ngay gần cửa nhà một sếp. 
Một người trong ô-tô thò cổ nhìn vào phòng khách nhà sếp. 
Đúng lúc ấy, mấy người trên chiếc ô-tô đến trước, đang khệ 
nệ khênh vào một bộ bàn ghế xem ra còn hoành tráng hơn 
rất nhiều bộ anh ta mang đến! Thế là người trên chiếc xe 
sau vội thụt vào ngay và lập tức, cho ô-tô cài số lùi, chạy 
mất tăm! Hàng xóm được bữa cười chảy ra nước mắt! 


Nhưng có loại ghế phải được đề bạt hoặc thăng chức, mới 
được ngồi, đó là ghế "sếp" - một dạng "công sản quốc gia"! 
Loại ghế này, về danh nghĩa thì không mất tiền mua, nhưng 
đôi khi lại phải "mua" bằng rất nhiều tiền, bằng nhiều cách 
khác nhau. 


Có một thực tế khá phổ biến chung quanh cái ghế công 
quyền: Khi chỉ mới phong thanh có tin ai đó chuẩn bị rời ghế 
để về hưu, thì cái ghế ấy đã không còn hoàn toàn là của anh 
ta nữa rồi! Không chỉ người kế nhiệm anh nghĩ thế, mà có 
khá nhiều người trong cũng như ngoài cơ quan, nghĩ thế! 
Quả là một thực tế đáng buồn về "nhân tình thế thái" của 
thời buổi kinh tế thị trường đầy đua tranh và cám dỗ này! 
Cái đạo lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" hình như đã lỗi thời! 


Đấy là chưa kể đến những chuyện diến ra đằng sau ... bóng 
của những cái ghế quyền lực. Tại đấy, đôi khi... ngập ngụa 
mùi phấn son; mùi tanh tưởi gươm giáo, súng ống; cùng rất 
nhiều mùi tởm lợm khác: nịnh hót, xúc xiểm, lường gạt, 
phản trắc,... 


Lại có chuyện ngược lại: có những cái ghế, đáng ra không 
nên ngồi nữa, thậm chí không được phép ngồi nữa; mà có 
người vẫn cố ý... ngồi, bằng rất nhiều cách, từ chữa giảm 
tuổi đến chạy vạy nơi này, nơi kia để được ngồi thêm, dù chỉ 
là mấy tháng! Không chỉ ngồi ì, ngồi lì; còn sẵn sàng trơ 
trén, ban phát những "lời vàng, ý ngọc", bất chấp sự thờ ơ 
lạnh nhạt của cử tọa! 


Lại có loại người đã thực sự rời bỏ ghế rồi, mà cứ như người 
bị bệnh "mộng du": vẫn tìm mọi cách ngồi vào cái ghế thời 
đương chức! Họ thực sự quên mình vốn là "dân thường", đã 
trở về làm "thường dân" rồi! 

Hãy ngồi đúng chỗ! Xưa có câu: "y phục xứng kỳ đức", nay 
cũng nên thêm: "ghế xứng kỳ tài"! 


Quả rằng, khi nói cái ghế ở công sở cũng là "công sản quốc 
gia" thì có vẻ "chấp nhặt quá". cho nên gần đây, thiên hạ 
chỉ nói nhiều đến những là "biệt thự công", "xe ô tô 
công",...Nhưng xin thưa rằng, cái ghế là vật dụng nhỏ nhoi 
còn tham, còn khó rời bỏ, thì nói làm chi đến cái...lớn?!. 


Bé, muốn ngồi vững phải tập ngồi. Còn người lớn thì sao? 


Lâu nay chúng ta hay nói đến từ "nô bộc", cán bộ là "nô bộc 
của dân"! Nhưng cứ ngồi lên cái "ghế nô bộc" là nhiều người 
quên ngay! Hàng ngày ăn lương Dân, ở nhà Dân, đi xe 
Dân,... mà cứ nghĩ mình đang ở trên Dân, cứ tưởng mình 
thuộc một tâng lớp khác, được "Trời" cho cái quyền... ban 
phát ân huệ với Dân! Cho nên, không chỉ bé mới phải học 
ngồi, mà người lớn, muốn thực sự “phục vụ Nhân dân”, cũng 
phải học... ngồi! Nhà nước cần phải nhanh chóng tổ chức 
những lớp học như thế! 


Cái lẽ thứ hai khiến người lớn cũng phải học ngồi, ấy là "ăn 
trông nồi, ngồi trông hướng" - cha ông ta đã dậy thế! "Ghế 
trên ngồi tót sỗ sàng" (Kiều-Nguyễn Du), không phải là kiểu 
ngồi của người có học! 

Nhưng bây giờ ít người muốn học ngồi lắm! Không muốn vì 
lẽ: dưới "cái nhìn lợi nhuận", thì "cái ăn", "cái ngồi" thuộc 
phạm trù... "thời cơ". Cứ dềnh dang hết "trông nồi" lại "trông 
hướng" thì còn đâu là cơ hội?!."Ăn trên ngồi chốc" mới thức 
sự là điều cần phải phấn đấu! 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 1 năm 2009 


